Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 45 
Hội Thứ Nhất 


PHÁM THÍ DỤ 
Thứ 11 - 4 


Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ-tát Ma-ha-tát là nêu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. 
Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng cha mẹ đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát bảo rằng: “Con con! Ngươi nên 
siêng năng cầu chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán được đủ la hắn sanh tử đại khổ, mau 
chứng Niết- bàn rốt ráo an vui, dùng chỉ xa đến Vô thượng Bồ-đề. Kẻ cầu Bồ-đề cần phải trải qua vô 
lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu tình, xả thân xả mạng, chặt lóng chặt đốt, uông tự 
cần khổ, nào ai mang ơn ngươi! Cầu pháp Bồ-đề, hoặc đắc bất đắc... ”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói 
những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ-tát Ma-ha-tát. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thắm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ-tát Ma-ha-tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma, 
nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bí-sô thầy đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát, đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng sắc thường vô thường khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc lạc khô khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng 
hành thức lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc ngã vô ngã khả đắc, 
thuyết tướng thọ tướng hành thức ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
sắc tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng sắc không bất không khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức không bắt 
không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết 
tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng. sắc vô nguyện hữu nguyện khá đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc tịch fĩnh bất tịch fính khả đắc, thuyết 
tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng sắc viễn ly bắt viễn Iy khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn Iy khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn 
xứ lạc khô khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt 
thân ý xứ tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ không bất 
không khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô 
tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ vô nguyện hữu 
nguyện khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện. khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý 
xứ tịch fĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ viễn ly bất 
viễn ly khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
thanh hương vị xúc pháp thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
sắc xứ lạc khổ khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp lạc khỗ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã khả đắc, thuyết. tướng thanh hương vị xúc pháp ngã vô 
ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết tướng 
thanh hương Vị XÚC pháp tịnh bất tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc Xứ 
không bất không khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp không. bất không khả đắc. Đem hữu 
sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng thanh hương 
vị xúc pháp vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ vô 
nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng thanh hương Vị XÚC pháp vô nguyện hữu nguyện khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch fính khả đắc, thuyết tướng 
thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh bất tịch tính khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
sắc xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới lạc khổ khả đắc, thuyết tướng sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng nhãn giới tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới 
không bắt không khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ không bắt không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới vô tướng 
hữu tướng khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới vô nguyện 
hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới tịch 
tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới viễn 
ly bất viễn ly khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra 
các thọ viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Đem 
hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới lạc khổ khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng nhĩ giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới tịnh 
bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 
tịnh bất tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới không bất không khả 
đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 
không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới vô tướng hữu tướng khả đắc, 
thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 
tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc, 
thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 
nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, 
thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch 
tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới viễn ly bắt viễn ly khả đắc, thuyết 
tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly khả 
đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Đem 
hữu sở đắc làm phương tiện, thuyêt tướng tỷ giới lạc khô khả đắc, thuyêt tướng hương giới, tỷ thức giới 


và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng tỷ giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới tịnh bất tịnh khả 
đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới không bất không khả đắc, thuyết tướng 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Đem hữu 
sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ 
thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng tỷ giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới 
và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng tỷ giới tịch tính bất tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, 
tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch fính khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng tỷ giới viễn ly bắt viễn ly khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc 
làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới lạc khổ khả đắc, thuyết tướng vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng thiệt giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng thiệt giới tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới 
không bắt không khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 
các thọ không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới vô tướng 
hữu tướng khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới vô nguyện 
hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới tịch tĩnh 
bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 
thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới viễn ly bất 
viễn ly khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới lạc khổ khả đắc, thuyết tướng xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng thân giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân 
xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng thân giới tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới 
không bắt không khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 
ra các thọ không bắt không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới vô tướng 
hữu tướng khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới vô nguyện 
hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới tịch tĩnh 
bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới viễn ly bất 
viễn ly khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Đem hữu 


sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới lạc khổ khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
ý giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 
ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết 
tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu 
sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới không bất không khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng ý giới vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý 
xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng ý giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
ý giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 
ra các thọ tịch tĩnh bất tịch nh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới viễn ly 
bắt viễn ly khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viên 
ly bất viễn Iy khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng địa giới lạc khỗ khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ khả đắc. Đem hữu 
sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng thủy hóa phong không 
thức giới ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới tịnh bắt tịnh khả 
đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng địa giới không bất không khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới 
không. bắt không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô tướng hữu tướng 
khả đắc, thuyết tướng thúy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong 
không thức giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa 
giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới viễn ly bất viễn ly khả đắc, thuyết 
tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh để thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng tập diệt đạo thánh đề thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
khổ thánh đề lạc khổ khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh để lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh để ngã vô 
ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khô thánh đề tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết 
tướng tập diệt đạo thánh đề tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khỗ 
thánh để không bất không khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đề không bất không khả đắc. Đem 
hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đề vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng tập 
diệt đạo thánh để vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sớ đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ 
thánh để vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đề vô nguyện hữu nguyện 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đề tịch fĩnh bắt tịch fính khả đắc, 
thuyết tướng tập diệt đạo thánh để tịch tĩnh bất tịch tính khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng khổ thánh đề viễn ly bất viễn ly khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh để viễn ly bất 
viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh thường vô thường khả đắc, thuyết tướng 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh lạc khổ khả đắc, thuyết tướng hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ khả đắc. Đem 
hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng vô minh không bất không khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục 


xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bắt không: khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng vô minh vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem 
hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khô ưu não vô nguyện hữu nguyện 
khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết 
tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bắt 
tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh viễn ly bắt viễn ly khả đắc, 
thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não viễn 
ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng bốn tĩnh lự lạc khổ khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khỗ khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng bốn vô 
lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự 
tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở 
đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự không bất không khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự 
vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết 
tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất 
viễn ly khả đắc, thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ thường 
vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ lạc khổ khả đắc, 
thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ 
lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã khả đắc, 
thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ 
ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ tịnh bắt tịnh khả đắc, 
thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ 
tịnh bất tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ không bất không 
khả đắc, thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy: đẳng giác chỉ, tám thánh 
đạo chỉ không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương. tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ vô 
tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ tịch nh bất tịch tính khả đắc, thuyết tướng bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ tịch nh bất tịch fính khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly khả đắc, thuyết 
tướng. bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ viễn ly 
bắt viễn Iy khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn thường vô thường khả 
đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm 
phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn lạc khỗ khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải 
thoát môn lạc khổ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn ngã 
vô ngã khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải 
thoát môn không bắt không khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bắt không 


khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn vô tướng hữu tướng khả 
đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc 
làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng vô 
tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng không giải thoát môn tịch tính bất tịch tính khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không 
giải thoát môn viễn ly bất viễn ly khả đắc, thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viên ly bắt 
viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa thường vô thường khả đắc, 
thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa thường vô thường khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa lạc khỗ khả đắc, thuyết tướng Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa lạc khỗ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ 
thí Ba-la-mật-đa tịnh bất tịnh khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã 
Ba-la-mật-đa tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật- 
đa không bất không khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật- 
đa không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa vô 
tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa 
vô tướng hữu tướng khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa vô 
nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật- 
đa vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la-mật- 
đa tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la- 
mật-đa tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Bồ thí Ba-la- 
mật-đa viễn ly bắt viễn ly khả đắc, thuyết tướng Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la- 
mật-đa viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng sáu thần thông thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm 
nhãn lạc khổ khả đắc, thuyết tướng sáu thần thông lạc khỗ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng năm nhãn ngã vô ngã khả đắc, thuyết tướng sáu thần thông ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu 
sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng sáu thần thông 
tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn không bắt không khả 
đắc, thuyết tướng sáu thần thông không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết 
tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng khả 
đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết 
tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
năm nhãn tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn viễn ly bắt viễn ly khả đắc, thuyết tướng sáu 
thần thông viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực thường vô thường khả đắc, thuyết 
tướng bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất 
thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương 
tiện, thuyết tướng Phật mười lực lạc khổ khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 
đại bi, đại hÿ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 
lạc khỗ khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực ngã vô ngã khả đắc, 
thuyết tướng bốn vô sở úy, bón vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, 
nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã vô ngã khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, 
thuyết tướng Phật mười lực tịnh bắt tịnh khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, 
đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 
tịnh bắt tịnh khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực không bất không 
khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không khả đắc. Đem hữu sở đắc 


làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực vô tướng hữu tướng khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở úy, 
bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 
trí, nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng Ì khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng 
Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 
bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô 
nguyện hữu nguyện khả đắc. Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực tịch tĩnh 
bắt tịch tĩnh khả đắc, thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 
tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bắt tịch tĩnh khả đắc. 
Đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực viễn ly bắt viễn ly khả đắc, thuyết tướng 
bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết 
trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bắt viễn ly khả đắc. 


Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ-tát 
Ma-ha-tát. Nêu Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bị phải bạn ác này nhiệp thọ, nghe 
thuyêt Bát-nhã Ba-la-mật-đa thăm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bô. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ-tát Ma-ha-tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma, 
nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bồ-tát Ma-ha-tát đến chỗ Bồ-tát Ma-ha-tát dạy quán nội không 
có sở đắc, dạy quán ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng 
không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô 
tánh tự tánh không có sở đắc. Dạy tu bốn tĩnh lự có sở đắc, dạy tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định có sở 
đắc. Dạy tu bốn niệm trụ có sở đắc, dạy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ có sở đắc. Dạy tu không giải thoát môn có sở đắc, dạy tu vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn có sở đắc. Dạy tu Bồ thí Ba-la-mật-đa có sở đắc, dạy tu Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa có sở đắc. Dạy tu năm nhãn có sở đắc, dạy tu sáu thần thông có sở đắc. 
Dạy tu Phật mười lực có sở đắc, dạy tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 
tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có sở đắc. 


Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ- 
tát Ma-ha-tát. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, 
nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. Vậy nên Bồ-tát 
Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối với các bạn ác cần phải mau mau bỏ lìa. 


Hội Thứ Nhất 


PHẢM BÒ-TÁT 
Thứ 12 - 1 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nói rằng Bồ-tát là cú nghĩa thế nào? Phật 
bảo: Thiện Hiện! Vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ-tát. Sở vì sao? Thiện Hiện! Vì Bồ-đề bắt sanh, Tát-đóa phi 
hữu, cho nên vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ-tát. Thiện Hiện! Như cú nghĩa dấu chim giữa không vô sở hữu, 
bất khả đắc, cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn 
sự vô sở hữu bất khả đắc, cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa cảnh mộng, cú nghĩa ánh nắng, cú nghĩa bóng sáng, cú nghĩa hoa giữa không, cú nghĩa tượng 
trong gương, cú nghĩa vang trong động, cú nghĩa thành tầm hương, cú nghĩa sự biến hóa vô sở hữu bất 
khả đắc, cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa chơn như vô sở hữu bất khả đắc, cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả 
đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa pháp giới, cú nghĩa pháp tánh, cú nghĩa pháp trụ, cú nghĩa 
pháp định, cú nghĩa chẳng hư vọng, cú nghĩa chẳng biến khác, cú nghĩa ly sanh tánh, cú nghĩa bình 
đẳng tánh, cú nghĩa thật tế vô sở hữu bắt khả đắc, cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhãn xứ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc xứ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyếễn sĩ nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô 
sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhĩ giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu bắt 
khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả 
đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tỷ giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu bắt 
khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả 
đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thiệt giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở 
hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu 
bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thân giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô 
sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ ý giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ địa giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ khổ thánh để vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ tập diệt đạo thánh đề vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô minh vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú 
nghĩa huyễn sĩ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 
vô sở hữu bất khả đắc, Bằ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn tĩnh lự vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đắng giác chỉ, tám thánh 
đạo chỉ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ- 
tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ không giải thoát môn vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


-== 0O --- 


